Đi vào Mạt Trời... 

Chiêu Hoàng 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đi vào Mặt Trời... 








Chiêu Hoàng 
Đi vào Mặt Trời... 


Lúc ấy vào khoảng 3,4 giờ chiều... Nắng bắt đầu yếu và đổi 
thành mầu vàng nhạt. Nàng đang đi trên một con đê hẹp, 
dài hun hút tới cuối chân mây.... Hai bên là đồng lúa rì rào 
như đang thầm thì nói chuyện khe khẽ và cười rúc rích... 
Chung quanh là một vùng không gian thênh thang... Nàng 
như một kẻ lữ hành, vừa đi, vừa ngắm cảnh, lòng cũng 
thênh thang như khoảng không gian trước mặt. Thoang 
thoảng đâu đây, mùi thơm của lúa mạ rạt rào.... 

Lòng nàng cũng rạt rào như thế. Nghiêng đầu, lắng nghe 
lòng mình kể lể... Biết được rằng, mục đích cuộc “đi chơi” 
hôm nay, là nàng muốn đi hết tới chân đê. Nơi giáp ranh với 
Đất và Trời, vừa kịp lúc mặt trời đang lặn để có thể [ilbước 
hẳn vào Mặt Trời[/i].... Vì ý nghĩ đó làm nàng càng hứng 
khởi, đi tung tăng như đứa trẻ với một tâm thức thênh thang 
và quên mất đường dài... 

Đi thêm một quãng, chẳng biết bao nhiêu lâu. Nàng lại phát 
hiện có một người bạn đồng hành.... Một nam nhân, hắn 
lặng lẽ theo sau, lặng lẽ tùy hỷ với niềm vui rào rạt trong 
tâm nàng... 

Mặt trời đã bắt đầu chênh chếch, to lớn và đỏ rực... Ánh 
nắng chuyển sang màu đỏ còn pha một chút vàng yếu ớt.... 
Con đê vẫn cứ dài ngoãng ra. Bầu trời bắt đầu thẫm lại, 
trùm trong không gian một mầu tím pha chì.... Nhìn con đê 
còn dài hun hút, mà Mặt Trời lại sắp chạm mặt đê. Nàng 
chợt biết mình không còn cách nào đi kịp để bước vào Mặt 


Trời như ý muốn.... Nhưng dù vậy, nàng vẫn cứ đi... Người 
Nam vẫn lẽo đếo theo sau... vẫn [¡]“đọc”[/¡] được hết những 
tâm thức bắt đầu thổn thức của nàng và vẫn âm thầm chia 
sẻ bằng một lòng yêu thương vô điều kiện... 

Thật là một cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt... 

Mặt trời từ từ lặn... 

To và đỏ ối, phóng ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng pha 
với màu tím hoa bèo toả ra một vùng rất rộng ở phía Tây... 
Bước chân nàng chậm lại, ngây ngất nhìn cảnh tượng ấy... 
Lòng bồi hồi như vừa lỡ mất một cơ hội hiếm quý... 

Người nam cũng bước chậm lại. Luôn luôn giữ một khoảng 
cách vừa đủ. Yên lặng và kín đáo chia sẻ với nàng những nỗi 
ngậm ngùi . Có một điều kỳ diệu là, ngoài sự chia sẻ âm 
thầm ấy, nàng còn cảm nhận một cách rất rõ ràng rằng 
chàng chính là điểm tựa, là nơi che chở của nàng. Tâm 
chàng mênh mang rộng lớn như bầu trời đêm bắt đầu lung 
linh một vài vì sao mới mọc. Cảm nhận được điều đó, tâm 
nàng lại càng thổn thức, bước đi chậm lại, phụng phịu, như 
một đứa trẻ lỡ đánh mất một món quà quý mà lòng thì 
muốn nhõng nhẽo, muốn vòi vĩnh để được yêu thương .... 
Màn đêm bắt đầu bao trùm, các vì sao lấp lánh trên cao như 
một tấm nhung đen được nạm ngọc.... Người nam vẫn lẽo 
đẽo theo bước chân... Nàng đi như ngây, như say..., loạng 
choạng... Nàng có cảm tưởng mình đang bước vào một khu 
vườn đầy những kỳ hoa, dị thảo mà mùi hương từ những 
cánh hoa làm cho tâm nàng như muốn say ngất đi. Đồng 
lúc, nàng lại khởi tâm muốn quay lại, nhìn được tận mặt 
người bạn đồng hành của mình là ai. Tại sao chàng có vẻ 


hiểu nàng trên mọi ngõ ngách trong tâm thức đến thế? Tại 
sao nàng có cảm tưởng như Chàng và Nàng chỉ là [i]Một [/i] 
??? 

Sự thôi thúc đó kèm theo tâm thức đang choáng váng muốn 
say ngất làm nàng loạng choạng qụi xuống. Nước mắt ứa 
trên mi... Lập tức, chàng bước nhanh thêm vài bước và đưa 
tay đỡ lấy thân người nàng vừa đổ xuống.... Nàng vòng tay 
ôm chặt lấy chàng... Nghe hơi ấm từ ngực chàng toả ra đầy 
khắp... Run run.. Nàng dùng hết sức ngước đầu lên để nhận 
diện mặt chàng... 

Lập tức, cảm giác được nương tựa tự nhiên biến mất. Toàn 
thân chàng bỗng nhiên tan vào với màn đêm thênh thang. 
Biến thành muôn vạn vì sao sáng trên cao, mà mỗi vì sao, 
chính là đôi mắt chàng nhìn nàng bao dung, chan chứa 
những yêu thương... 

x**% 

Giật mình tỉnh giậy... Lòng vẫn còn bàng hoàng... Vẫn còn 
cảm giác hương mùi lúa chín bàng bạc đâu đây. Gió đồng 
nội... Không gian thêng thang và bầu trời đêm với ngàn vì 
sao lấp lánh cùng với tình thương bao la vô điều kiện trùm 
lấy nàng từ trên cao... 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: dactrung.com 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 28 tháng 5 năm 2004 


